Thông tin liên quan đến thiết bị 
Camera ngoài trời Viettel 


Camera Viettel ngoài trời là gì? 


Viettel Outdoor Camera là một trong hai sản phẩm thuộc dự án Viettel Home Camera được ra 
mắt vào tháng 12/2020. Sản phẩm là thiết bị camera thông minh dùng đề theo dõi, giám sát, quan 
sát và bảo vệ an toàn, an toàn tài sản ở khu vực bên ngoài do được trang bị công nghệ chống 


bụi, chống nước IP67 siêu bền, chịu được mọi môi trường và thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam. 


telecorn 


Ưu điểm của camera ngoài trời Viettel 


Như đã đề cập trước đó, camera ngoài trời Viettel chính thức ra mắt thị trường vào cuối năm 
2020. Dù xuất hiện muộn hơn nhiều “ông lớn” nhưng sản phẩm đã nhanh chóng “công phá” trái 
tim của người tiêu dùng. Vậy chính xác thì điều gì đã khiến thiết bị này trở nên phổ biến, được 
yêu thích và săn lùng như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn những ưu 


điểm vượt trội của camera ngoài trời như sau: 


- Hình ảnh trung thực trong mọi điều kiện thời tiết: Với chức năng chống nhiễu, chống ngược 
sáng và hồng ngoại, camera có thể cung cấp hình ảnh và video trung thực cho dù ghi hình vào 
ban đêm, ánh sáng yếu hay thời tiết xáu. Mang đến cho bạn hình ảnh chuẩn HD, Full HD để dễ 
dàng xác định đối tượng và theo dõi sự kiện. 

- An toàn, tuyệt đối an toàn: Do server lưu trữ đặt tại Viettel nên các camera ngoài trời của Viettel 
có độ an toàn và bảo mật cao hơn rất nhiều so với các thiết bị camera trôi nỗi trên thị trường hiện 
nay. Các sản phẩm giá rẻ và tầm trung, không có nhãn mác thương hiệu,... thường dễ bị hack 
và các tần suất khác, do máy chủ của chúng thường được đặt tại Trung Quốc và tính bảo mật 
không cao. 

- Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp phân biệt chuyển động của người và vật thể: Thiết bị camera 
ngoài trời của Viettel được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo giúp phân biệt chuyển động của con 


người và vật thể. 


Một số câu hỏi về camera ngoài trời Viettel 


Khi tiếp cận với một dòng sản phẩm hay thiết bị kỹ thuật chắc hẳn ai cũng có những thắc mắc, 
nhưng băn khoăn, thắc mắc cần được giải đáp. Hiểu được những câu hỏi trên, khảo sát của 
chúng tôi nhận thấy sau đây là những câu hỏi thường gặp nhất của khách hàng khi tìm mua thiết 
bị camera Viettel ngoài trời: 

Thiết bị camera ngoài trời Viettel sử dụng kết nối wifi hay mạng LAN? 

Camera ngoài trời của Viettel sử dụng được cả mạng LAN và kết nối trực tiếp với wifi. Vì vậy, nó 
phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, chung cư, nhà phố... hay bắt kỳ công trình nào yêu cầu 
cao về mặt thâm mỹ. 

Camera quan sát ngoài trời ban đêm của Viettel có màu không? 

Camera ngoài trời của Viettel đảm bảo hình ảnh, video có màu sắc ngay cả trong điều kiện thiếu 
sáng tối như mực. Nhờ đó, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi diễn biến của các sự việc, tình 
huống, nâng cao khả năng nhận diện, phán đoán đối tượng, tội phạm. 

Camera Viettel ngoài trời có phân biệt được chuyển động giữa người và vật không”? 

Nhờ công nghệ AI được tích hợp trong thiết bị, camera ngoài trời của Viettel có thể phân biệt 
chuyển động giữa người và vật thể. Nhờ tính năng này, bạn sẽ chỉ được cảnh báo về chuyển 
động của người và không được thông báo về chuyển động của vật thể. Từ đó, tránh làm gián 


đoạn hay ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. 


Làm thế nào để mua sản phẩm camera ngoài trời Viettel? 


Để mua sản phẩm camera ngoài trời Viettel quý khách có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau: 
Cách 1: Mua hàng qua website chính thức của Viettel 

Bước 1: Khách hàng truy cập vào địa chỉ website https://viettel.vn/homecamera 

Bước 2: Nhấp vào "Đăng ký ngay". 

Bước 3: Bắm vào ô màu đỏ “Tiếp tục” để xác nhận mua hàng. Sau đó, khách hàng chỉ cần điền 


thông tin đặt hàng trên website Viettel là có thể hoàn tất quá trình mua thiết bị camera ngoài trời 
Viettel. 

Cách 2: Liên hệ tổng đài Viettel 18008168 (miễn phí) 

Xem chỉ tiết tại: 
https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/giai-dap-nhung-thac-mac-lien-quan-den-thiet-bi-camera- 


ngoai-troi-viettel/14579852 


